Cộng đồng tiếng Việt tại 
hải ngoại 


Dũng Vũ 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc lục 


Cộng đồng tiếng Việt tại hải ngoại 





Dũng Vũ 
Cộng đồng tiếng Việt tại hải ngoại 


Sau ngót 30 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc, cộng đồng 
người Việt hải ngoại đã được chính phủ Việt Nam quan tâm 
đến bằng một ý nghĩa và một tình cảm khác. 

Từ vị thế của kẻ lưu vong từng bị kết tội "phản bội tổ quốc" 
vào những năm sau 1975, cộng đồng người Việt hải ngoại 
dần dần được công nhận là "khúc ruột ngàn dặm" và hôm 
nay đã trở thành một "một bộ phận không tách rời của cộng 
đồng dân tộc Việt Nam". Điều này được khẳng định trong 
Nghị quyết 36 ngày 26.03.2004 của Bộ Chính trị Đảng Cộng 
sản Việt Nam [1]. 


Sự hình thành cộng đồng người Việt hải ngoại 

Một hệ quả tất yếu của chiến tranh, xung đột ý thức, tôn 
giáo, mất tự do, đói nghèo là sự di cư. Câu tục ngữ "đất lành 
chim đậu" bất hủ của tiền nhân bao giờ cũng đúng: Một 
cộng đồng người Việt hải ngoại đã hình thành. 

Tính đến nay vẫn chưa có một thống kê chính xác về số 
người Việt hiện sống tại hải ngoại. Theo tài liệu của Bộ 
Ngoại giao Việt Nam, "hiện nay có khoảng 2,7 triệu người 
Việt Nam đang sinh sống ở gần 90 nước và vùng lãnh thổ, 
trong đó hơn 80% ở các nước công nghiệp phát triển" [2]. 
Phần lớn tập trung tại Mỹ và Canada, kế đến ở châu Âu (như 
Pháp, Đức, Ý, Hòa Lan,... ), Úc. Phần còn lại sống rải rác ở 
châu Á (như Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan,...) và ở một số 


nước Phi châu cũng như Nam Mỹ. 

Riêng tại các xứ tư bản, sự hình thành cộng đồng người Việt 
hải ngoại đã trải qua nhiều giai đoạn: 

Trước 1975, người Việt đã có mặt tại một vài quốc gia. Ban 
đầu là nhóm di dân thời thuộc địa; phần lớn tập trung tại 
Pháp; không đông. Sau đó, vào thập niên 60-70, nhiều đợt 
sinh viên du học của miền Nam Việt Nam đã đến và các xứ 
tư bản như Mỹ, Canada, Nhật, Pháp, Tây Đức, Ý, v.v. theo 
các chương trình học bổng hoặc du học tự túc. Nhóm này 
tương đối đông nhưng vẫn chưa đáng kể. 


Sau 1975, cộng đồng người Việt hải ngoại mới thực sự trở 
thành một hình ảnh đáng chú ý. Nó đã tăng trưởng nhanh 
chóng qua nhiều đợt người rời bỏ xứ sở. 


Di tán 30.04.1975: Đợt này đánh dấu cuộc ra đi lớn đầu 
tiên của người Việt vào những ngày cuối cùng của chiến 
tranh Việt Nam. Cuộc di tản chủ yếu bằng đường biển bao 
gồm nhiều binh sĩ miền Nam, thân nhân của họ và thường 
dân. Hầu hết đã định cư một cách an toàn tại các nước tư 
bản, đại đa số tại Hoa Kỳ. 


Vượt biên: Đây là làn sóng di tản kế tiếp của người Việt: 
lớn nhất và bi thảm nhất. Hằng triệu người sau vài năm 
sống với chế độ mới, không còn chịu đựng nổi sự khắc 
nghiệt, đã rời bỏ quê hương đi tìm tự do bất chấp mọi hiểm 
nghèo. Họ vượt biên bằng đường bộ xuyên qua Lào, 
Campuchia vào Thái Lan, song phổ biến nhất vẫn là vượt 


biển bằng tàu bè thô sơ đến các nước láng giềng (như Thái 
Lan, Mã Lai, Nam Dương, Singapore, Phi Luật Tân, Đài Loan, 
Hồng Kông,...). Dự đoán có vài trăm ngàn cho đến nửa triệu 
người đã bỏ mình trên biển cả. Người vượt biển còn hứng 
chịu nhiều tại họa dọc đường: gặp cướp biển, phụ nữ bị hãm 
hiếp, bị bắt đưa vào Bangkok bán dâm, đàn ông bị thiêu 
sống, bị quăng xuống biển, người ăn thịt người vì đói, người 
giết người giành nước uống vì khát, người bị cảnh sát đánh 
đập lúc đặt chân vào bờ, tàu bị kéo lui ra biển và đắm chìm, 
v.v. Đối với người sống sót, đó là một biến cố hãi hùng 
không thể nào quên và cũng là nguyên nhân của một mối 
thù truyền kiếp. 


Người vượt biên được đưa vào những trại tị nạn nằm rải rác 
khắp Đông Nam Á (như Pulau Bidong, Kota Bharu, Galang, 
Palawan,...), hoặc ở Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, chờ 
ngày được một nước thứ ba chấp nhận cho định cư. 

Đa số đều muốn tới Mỹ và trên thực tế, số người được định 
cư tại Mỹ cũng đông nhất. Người đi Mỹ nhờ có thân nhân 
bảo lãnh, hoặc thuộc diện đặc biệt, quân nhân miền Nam, 
còn không, chỉ trông chờ vào chính sách nhân đạo của chính 
quyền Mỹ. 

Những người không đi Mỹ đã được nhiều quốc gia thứ ba cho 
đoàn tụ gia đình tại nơi họ có thân nhân hoặc được chấp 
nhận định cư vì lý do nhân đạo. Họ được phân phối đều ở 
nhiều nước trên thế giới theo một hiệp ước đặc biệt về chủ 
đề tị nạn Đông Dương được ký tại Genève vào năm 1979 [3] 


Đoàn tụ gia đình: Tiếp theo đợt vượt biên là đợt đoàn tụ 
gia đình. Đợt này bao gồm những người ruột thịt như cha 
mẹ, con cái vị thành niên muốn đoàn tụ với người thân của 
đợt vượt biên đã được định cư. Đợt này đông không kém đợt 
vượt biên. 

Chương trình HO: Đây là một chương trình di dân đặc biệt 
của Hoa Kỳ dành cho quân nhân VNCH cũ và thân nhân của 
họ. Diện này khá đông. 


Khối xã hội chủ nghĩa tan rã: Ngay khi bức tường Bá Linh 
sụp đổ, dân chúng từ khối Đông Âu lũ lượt đổ ùa sang Tây 
Âu, trong đó có hàng vạn người Việt, chủ yếu là công nhân 
"lao động hợp tác". Phần lớn dân Việt Nam ở Đông Đức cũ 
được chính quyền Đức chấp nhận cho định cư. Nhiều người 
Việt Nam ở các nước khác (như Tiệp Khắc, Liên Xô,...) cũng 
được vậy. Ngoài Đức, nhiều nước Tây Âu khác (như Ý, Hòa 
Lan, Anh,...) cũng chấp nhận họ. Người không được chấp 
nhận có huynh hướng quay về chốn cũ hoặc tìm đến các nơi 
dễ làm ăn buôn bán ở Đông Âu. 


Xuất khẩu lao động: Ngoài những diện kể trên còn có diện 
"xuất khẩu lao động" sau này. Hàng trăm ngàn người sống 
rải rác ở các xứ Mã Lai, Đài Loan, Nhật, Đại Hàn, Ả Rập và 
Trung Đông. Đại đa số là người lao động chân tay, hoặc giúp 
việc nhà. Họ không định cư mà sẽ trở về nước khi hợp đồng 
lao động vài năm hết hạn. 

Sự thành công của người Việt hải ngoại 


So với các cộng đồng di dân ngoại quốc khác, cộng đồng 
người Việt vẫn còn non trẻ nếu tính từ cột mốc năm 1975 
cho tới nay. 

Tuy vậy, sau 31 năm, từ hai bàn tay trắng, người Việt hải 
ngoại đã làm được những việc phi thường. Đáng kể nhất là 
hai mặt: kinh tế và tri thức. 

Về mặt kinh tế, họ đã vững mạnh. Không kể người mới định 
cư, đại đa số đã an cư lạc nghiệp; rất nhiều người có đời 
sống sung túc. Theo báo chí trong nước, mức thu nhập hàng 
năm của cộng đồng người Việt hải ngoại đạt khoảng 30 tỉ 
USD [4]. 

Bất kể giàu nghèo, hầu như ai cũng có khả năng giúp người 
thân trong nước cùng phát triển. Ngày nay, tại các thành 
phố lớn ở Việt Nam như Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng, Đà 
Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ,... nền kinh tế tư nhân đang phát 
triển bùng nổ, âu phần lớn cũng là nhờ nguồn tài trợ của 
thân nhân ở nước ngoài. Cũng theo báo chí trong nước, 
"trong 5 năm 2001 - 2005, lượng ngoại tệ của kiều bào gửi 
về Việt Nam đạt gần 16 tỉ USD. Riêng năm 2005, kiều hối 
ước đạt 3,8 tỉ USD (tăng 42,9% so với năm 2004), cao hơn 
cả tổng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện (khoảng 3,3 tỉ 
USD)” [5]. 

Đó là chưa kể nguồn ngoại tệ gián tiếp chảy về nước xuyên 
qua đường du lịch. Nguồn kiều hối còn có ích cho việc khác. 
Ông Trương Văn Phước, vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối của 
Ngân hàng Nhà nước, cho biết "khoản tiền 2 tỉ 600 triệu đô 
la do kiều bào gởi về trong năm ngoái (tức 2004 - DV) đã 
giúp cải thiện cán cân thanh toán của Việt Nam và giúp bù 


đắp 53% số thâm hụt của cán cân thương mại lên tới 5 tỉ 
100 triệu đô la" [6]. 


Không những chỉ vững mạnh về mặt kinh tế, cộng đồng 
người Việt hải ngoại còn sản sinh ra một lực lượng tri thức 
đông đảo và xuất sắc chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. 
Ước tính, một cộng đồng với khoảng 2,7 triệu người mà có 
đến 300 ngàn khoa học gia [7] , chuyên gia, kỹ sư, bác sĩ, 
v.v. với trình độ quốc tế, tức là hơn 10% dân số cộng đồng. 
Một con số khá cao. 


Người Việt hải ngoại có mặt khắp nơi trong hầu hết mọi lĩnh 
vực khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới. Từ việc thám 
hiểm vũ trụ cho đến việc chế tạo nhà máy nguyên tử, từ 
việc phát minh máy tính cá nhân cho đến việc chế tạo xe 
hơi, máy bay, từ việc tự động hóa nhà máy cho đến việc 
nghiên cứu vật lý lượng tử, từ việc viết hệ điều hành 
Windows cho tới việc làm phim hoạt họa Nemo, v.v., đâu 
đâu cũng có sự góp mặt của người Việt. Môi trường làm việc 
của họ là các viện nghiên cứu, đại học nổi tiếng: NASA, ESA, 
Frauenhof, Harward, (Oxford, Michigan, Paris, Sydney, 
Montreal, Munich, Hamburg,... hoặc các tập đoàn, công ty 
lớn: IBM, Hewlett Package, Microsoft, Motorola, Intel, Acatel, 
Siemens, DaimlerChrysler,, BMW, VW, Porsche, Boeing, 
Airbus, General Motor,... Họ đã góp phần không nhỏ vào 
việc phụng sự nhân loại và được quốc tế công nhận. 

Ngoài lĩnh vực khoa học kỹ thuật, còn vô số thương gia 
thành đạt. 


Tiếng Việt, một vấn đề lớn của cộng đồng người Việt 
hải ngoại 


Bên cạnh thành công, người Việt hải ngoại cũng có vấn đề. 
Tiếng Việt là một vấn đề nổi bật. Bức tranh toàn cảnh cho 
thấy tiếng Việt đang mai một dần theo từng thế hệ của cộng 
đồng người Việt hải ngoại: 

Thế hệ thứ nhất gồm những người cao niên đã có con và có 
thể có cháu. Họ thành thạo tiếng Việt. Thế hệ thứ hai là lớp 
trung niên. Họ sử dụng tiếng Việt ít nhuần nhuyễn hơn. Thế 
hệ thứ ba gồm thanh thiếu niên và trẻ nhỏ, khoảng 25 trở 
xuống. Thẩm năng tiếng Việt của thế hệ trẻ này thực sự 
đáng quan tâm. 

Nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan đã tạo nên một hiện 
trạng vừa kể, song yếu tố cần để ý trước tiên vẫn là môi 
trường sống. 

Môi trường sống của người Việt hải ngoại là xứ người; ngôn 
ngữ chính được sử dụng không phải là tiếng Việt mà là tiếng 
bản xứ, tức một ngoại ngữ: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Tiệp, Nga, 
V.V. 

Thế hệ thứ nhất khó học ngoại ngữ vì lý do tuổi tác. Nhìn 
chung, trình độ ngoại ngữ của họ chỉ đủ để giao tiếp, xem 
TV, đọc báo. Đối với họ như vậy cũng đủ để tồn tại. 

Mức hòa nhập của người có tuổi yếu hơn so với người trẻ 
tuổi. Người có tuổi thích sinh hoạt với người đồng hương hơn 
là với người bản xứ; nói nôm na là gặp người Việt dễ hạp 
hơn nhờ đồng ngôn ngữ, đồng văn hóa, đồng cảm nghĩ, 
đồng cảnh ngộ,... Người quan sát dễ nhận thấy hiện tượng 


người có tuổi thích đi chùa, đi lễ vào Chủ nhật mặc dù không 
hẳn vì nhu cầu tôn giáo. Mục đích chính của nhiều người là 
muốn gặp gỡ người đồng hương để trò chuyện cho vui tinh 
thần. Gia đình đối với họ cũng là một không gian tương tự. 
Chỉ ở những nơi ấy, họ được nói tiếng Việt. Tiếng mẹ đẻ 
trong hoàn cảnh tha hương quả là một món ăn tỉnh thần cần 
thiết. Họ gìn giữ nó như thể nó là cái căn cước của mình. 
Một cách gián tiếp, nó còn là một nhịp cầu tình cảm nối với 
quê hương. Sống giữa lòng một cộng đồng ngoại ngữ, người 
có tuổi vẫn xem tiếng Việt là ngôn ngữ chính. 


Thế hệ thứ hai là thế hệ hòa nhập vì sự nghiệp. Đây là một 
thế hệ song ngữ đúng nghĩa. Họ cần hai ngôn ngữ cho hai 
thế giới: tiếng bản xứ cho thế giới người bản xứ, và tiếng 
Việt cho thế giới người Việt. 

Khác với thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai là thế hệ mưu sinh 
tích cực và bằng ngoại ngữ. Từ lúc vào trường học cho đến 
lúc ra trường đời họ chỉ dùng ngoại ngữ để giao tiếp, học hỏi 
và làm việc. Rất nhiều người là những chuyên gia cao cấp có 
thẩm năng ngoại ngữ hoàn hảo không thua kém người bản 
xứ. Họ cố gắng hòa nhập để làm việc thật tốt, mong chóng 
thành đạt hầu đạt địa vị, đời sống sung túc. Sự cố gắng hòa 
nhập còn có nghĩa là muốn nắm được một cộng đồng mà họ 
sẽ được hưởng mọi thứ trong đó giống như mọi người khác. 
Đối với họ, đó là những nhu cầu thực tế cho cuộc sống nơi 
xứ người. 

Không chỉ sống với thế giới bản xứ, thế hệ thứ hai còn sống 
với thế giới người Việt mà họ vẫn coi mình là một thành viên 


của nó. Trong gia đình, nhất là gia đình còn cha mẹ, họ chỉ 
nói tiếng Việt với cha mẹ. Với người thân lớn tuổi, với bạn bè 
người Việt, họ cũng dùng tiếng Việt. Phân đông đều có thẩm 
năng ngoại ngữ khá tốt. Tuy vậy, cảm giác ngôn ngữ của họ 
đối với ngoại ngữ vẫn không cao bằng đối với tiếng mẹ đẻ. 
Hầu như tất cả người thuộc lớp tuổi khoảng 45 trở lên đều 
cảm thấy nói tiếng Việt thoải mái hơn nói tiếng Anh, tiếng 
Đức, tiếng Pháp,... Thế nhưng, tiếng Việt mà họ sử dụng là 
tiếng Việt dùng để chuyện trò bình thường; số từ vựng 
không nhiều. Đụng một để tài chuyên môn, văn chương 
hoặc có tính hàn lâm, rất nhiều người thiếu từ để diễn đạt. 
Họ thường chêm ngoại ngữ hoặc hỏi lại từ đó tiếng Anh gọi 
là gì. Vốn từ vựng tiếng Việt của thế hệ thứ hai có nguy cơ 
giảm sút theo thời gian vì quên, hoặc không gia tăng nếu 
không thường xuyên đọc sách báo tiếng Việt. 

Mức độ sinh hoạt tiếng Việt thường xuyên của mỗi người 
cũng khác nhau. Người sử dụng tiếng Việt nhiều nhất trong 
thế hệ thứ hai thường là người thuộc gia đình gia giáo, giới 
trí thức, văn nghệ sĩ, tu sĩ, giới truyền thông, người ở nơi 
người Việt tập trung đông đảo, và đặc biệt là người sống 
trong cộng đồng khép kín. 

Tiêu biểu cho cộng đồng khép kín là cộng đồng người Việt 
lao động hợp tác cũ ở châu Âu. Người Việt của cộng động 
này có khuynh hướng sống quanh quẩn trong tập thể của 
mình. Khả năng ngoại ngữ của họ có giới hạn. Họ được gửi 
sang Đông Âu lao động nhưng không được học tiếng bản xứ 
trừ những người thợ cả. Cấp trên của họ là người bản xứ. Khi 
muốn giao việc, người cấp trên chỉ cần nói chuyện với anh 


thợ cả bằng tiếng Đức, tiếng Tiệp, tiếng Ba Lan, rồi anh ta 
sẽ dịch lại cho người Việt của mình. Trong hoàn cảnh ấy, 
người lao động Việt Nam thực sự không quan tâm đến ngoại 
ngữ. Họ đến xứ lạ là để làm việc, sau vài năm hết hợp đồng 
rồi về nước, chứ không ai nghĩ sẽ sống lâu dài ở đó. Họ chấp 
nhận mình là kẻ thấp hèn, không biết tiếng nước ngoài, xa 
gia đình đi làm thuê, miễn sao kiếm được đồng tiền để trả 
nợ, để gửi về người thân bên Việt Nam, hoặc dành dụm cho 
tương lai để khi trở về, họ sẽ xây được một ngôi nhà cho gia 
đình, có chút vốn làm ăn, đủ tiền cho con cái ăn học. Đó là 
ước mơ của họ. 

Bất thình lình bức tường Bá Linh đổ xuống. Nhiều người được 
ở lại và xem đó như một cơ hội trời cho sẽ giúp mình dễ 
dàng làm ăn và sẽ trở nên giàu có. Đa số không được học 
nghề. Họ làm cật lực bằng đủ thứ việc không khác nhiều 
người Việt bên Mỹ làm mỗi ngày hai ba job. Từ ngày không 
còn anh thợ cả bên cạnh, họ phải tự trang bị cho mình một 
vốn liếng ngoại ngữ tối thiểu để giao tiếp. Ngoài giờ làm 
việc, họ vẫn nói tiếng Việt và quây quần trong cộng đồng 
người Việt giống như người Hoa ở Chợ Lớn vậy. Ít ai cảm 
thấy nơi mình định cư là quê hương thứ hai. 

Thế nhưng suy nghĩ ấy đã chạm phải điều mâu thuẫn. Một 
mặt người ta xem châu Âu là đất tạm dung, không cần hội 
nhập, mặt khác, không ai muốn trở về nước. Sự giằng co 
giữa "ở lại" và "trở về" kéo dài từ năm này qua năm khác 
trong khi con cái họ phải đến trường, cần hội nhập để tồn 
tại. Trên thực tế, rất nhiều người cũng không muốn con cái 
mình được giáo dục ở Việt Nam. Họ giải thích, dẫu sao học ở 


châu Âu vẫn thuận tiện hơn, không tốn tiền, có chất lượng 
hơn, có tương lai hơn. Rốt cuộc, một phần vì tương lai con 
cái, một phần vì phải kiếm tiền gửi về giúp gia đình bên Việt 
Nam, người "lao động hợp tác" nào cũng muốn ở lại, tiếp tục 
lao động, và tự nhiên trở thành những con người hy sinh cao 
quý. Nhiều người thường than thở, người thân của mình bên 
Việt Nam ở nhà lầu, có tiền gửi về tiêu thoải mái, có biết 
rằng, mình bên này ở nhà thuê, cầy bừa như trâu ngựa? 


Tóm lại, thế hệ thứ hai sử dụng hai ngôn ngữ chính: tiếng 
Việt và tiếng bản xứ. 

Thế hệ thứ ba được hiểu là thế hệ Việt Nam sinh đẻ ở hải 
ngoại, hoặc định cư ở hải ngoại lúc còn bé và lớn lên ở đó. 
Sự thành công nổi bật nhất của thế hệ này là việc học. Các 
em đã tạo được ấn tượng tốt ngay từ lúc mới bước chân vào 
vườn trẻ và tiếp tục ở tiểu học, trung học. Hầu hết các em 
đều dẫn đầu lớp hoặc có học lực giỏi. 

Giáo viên thường giải thích về hiện tượng này rằng, ngoài 
tính thông minh, chăm chỉ và nghị lực của trẻ em Việt, "cây 
roi" của cha mẹ cũng là một áp lực khiến các em trở thành 
học sinh giỏi. Người Việt có truyền thống lâu đời là muốn 
con cái ăn học thành tài và nhất là phải hơn người. "Con hơn 
cha, nhà có phúc" là câu tâm niệm muôn đời. Đứa con đứng 
đầu lớp đối với người cha, người mẹ là một niềm hãnh diện. 
Họ chấp nhận họ là hạng người ít học, làm nghề lau chùi 
toilet, làm culi,... nhưng con họ phải khá. Có cảnh cha mẹ 
chấp nhận mình là hạng dân lao động hợp tác, không có 
nghề nghiệp chuyên môn, phải đi bán chợ trời, nhưng không 


để con cái thất học. Có cảnh một người phụ nữ trẻ đi vượt 
biên, chồng bị hải tặc giết chết, mình bị hãm hiếp nhưng 
may mắn còn sống sót, bồng được đứa con sang Mỹ trong 
một hoàn cảnh đơn thân, tủi nhục, nhưng vẫn lo cho con 
mình ăn học đàng hoàng. Có nhiều trẻ xuất thân từ gia đình 
có cha đi học tập cải tạo, mẹ ở nhà phải bươn chải lo cho 
chồng ở trong tù, lo cho con được cắp sách tới trường. Nhờ 
sự cảm nhận về những kinh nghiệm bất hạnh của cha mẹ, 
đứa trẻ đã cương quyết vươn lên. Nói chung, nhờ những 
động lực khác thường, rất nhiều trẻ em Việt Nam đã trở 
thành những sinh viên xuất sắc và chuyên gia lỗi lạc sau 
này. 


Thế hệ thứ ba của cộng đồng người Việt hải ngoại thành 
công nhờ hòa nhập. Không những hòa nhập mà là còn hơn 
thế nữa. Người quan sát có lý do để tiên đoán một viễn ảnh: 
hòa nhập rồi hòa tan. 

Rất dễ nhận thấy những vấn đề sẽ xảy ra trong quá trình 
phát triển về ngôn ngữ của trẻ nhỏ Việt Nam ở hải ngoại tựa 
như hình ảnh sau đây: 

Lan sinh năm 1985, tại Stuttgart, Đức; bố mẹ là người Việt 
[8l1. Lan biết nói từ lúc được một tuổi rưỡi. Đến năm ba tuổi, 
Lan đã nói chuyện với cha mẹ bằng tiếng Việt khá tự nhiên. 
Đến tuổi này, giống trẻ em khác, Lan đi vườn trẻ và bắt đầu 
tập nói tiếng Đức. 

Ban đầu, Lan bị khó khăn vì gặp ngôn ngữ lạ. Ở nhà Lan vẫn 
nói tiếng Việt với bố mẹ và chưa có dấu hiệu gì thay đổi. Sau 
một tháng, Lan đã bập bõm nói được vài chữ tiếng Đức. Sau 


1 - 1,5 năm, tiếng Đức của Lan khá lên còn tiếng Việt yếu 
dần. Lắm lúc thiếu từ tiếng Việt, Lan phải chêm một từ tiếng 
Đức vào. Mới đầu là từ, sau đó là câu cú. Khi cô bé đã nói 
được tiếng Đức khá chuẩn như bạn bè trong lớp, thì cha mẹ 
cứ phải thường xuyên sửa lại tiếng Việt của con mình cho 
đúng ngữ pháp tiếng Việt. Đây là một vấn đề song ngữ phổ 
biến nơi trẻ nhỏ Việt Nam ở hải ngoại. 

Đến năm sáu tuổi, Lan vào tiểu học. Hết tiểu học, Lan lên 
trung học. Suốt 13 năm đi học, Lan chỉ học toàn tiếng Đức. 
Ở nhà Lan vẫn nói tiếng Việt với cha mẹ. Mỗi cuối tuần cô 
bé còn được gửi đi học thêm tiếng Việt do người Việt tổ 
chức. Mặc dầu có cơ hội trau dồi tiếng Việt, nhưng đối với 
Lan, muốn diễn đạt một điều gì bằng tiếng Việt quả là khó 
hơn bằng tiếng Đức. Mọi cố gắng của cha mẹ Lan muốn con 
mình nói đúng tiếng Việt theo thời gian đã từ từ trở nên vô 
hiệu quả. Cứ vài năm, cha mẹ lại đưa Lan về Việt Nam du 
lịch, cốt tạo dịp cho con mình tiếp xúc với môi trường chỉ 
toàn người Việt để trau dồi tiếng mẹ đẻ. Sau mỗi lần như 
thế, tiếng Việt của Lan khá hẳn lên, nhưng chỉ được một thời 
gian ngắn thì đâu lại vào đó. 


Người quan sát có thể nhìn thấy chi tiết hơn về mặt nói 
tiếng Việt của trẻ em Việt Nam ở hải ngoại như sau: 


‹ Mắc lỗi ngữ pháp, ngữ nghĩa. Ví dụ nghe ai gọi điện 
thoại muốn nói chuyện với mẹ, thỉnh thoảng Lan trả lời 
là “Con mẹ không có nhà". Đúng ra phải nói là "mẹ con 


không có nhà". Lỗi ngữ pháp này xuất phát từ thói quen 
của trẻ Việt là nghĩ trong đầu bằng câu tiếng bản xứ 
trước, rồi sau đó mới dịch sang tiếng Việt. Câu tiếng Đức 
là "Meine (của con) Mutter (mẹ) ist nicht zu Hause 
(không có nhà)". Lan dịch "Meine Mutter" thành "con 
mẹ" theo nguyên tắc 1 đối 1, chỉ bỏ chữ "của" vì thấy 
người Việt cũng thường hay bỏ. Dĩ nhiên khi được sửa 
lại, Lan sẽ nói đúng. Song đôi lúc cô bé lại quên do đã bị 
ngữ pháp tiếng Đức chi phối quá nặng nề. Hoặc khi bố đi 
làm về, Lan mừng rỡ reo lên "Ba tới rồi". Đáng lý phải 
nói là "Ba về rồi". Cô bé mắc lỗi này vì đã dịch "Papa 
kommt" thành "Ba tới". Động từ "kommt" của tiếng Đức 
(nguyên mẫu: kommen) không phân biệt "về" hay "tới", 
và Lan cũng không phân biệt. 


« Nói lắp hoặc ngượng nghịu cũng thường xảy ra khi đứa 
bé cố gắng lập một câu tiếng Việt phức tạp. Nói lắp ở 
đây không phải là cố tật nói cà lãm bình thường mà do 
chưa nghĩ ra được từ kế tiếp, đứa bé phải dừng lại và lặp 
lại từ cũ. Nói ngượng nghịu là do dùng một từ không 
thích hợp hoặc tìm cách lập một câu theo ngữ pháp 
ngoại quốc để diễn tả một nội dung phức tạp khác hẳn 
nguyên tắc Đề-Thuyết [9] và tịnh tiến đặc thù của tiếng 
Việt [10]. Đối với những câu ngắn thông dụng, đứa bé ít 
bị lỗi này. 


‹ Nói lớ. "Đây" nói thành "tây". "Rồi" nói thành "gồi", v.v. 


« Nói giọng nhẹ, có ngữ điệu. Tuy tiếng Việt không có ngữ 
điệu, đứa bé vẫn lên giọng xuống giọng như nói tiếng 
Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp. 


‹« Chêm từ ngoại quốc do thiếu vốn từ vựng tiếng Việt 
hoặc do thói quen. 


Bên trên là một ví dụ về cô bé Lan sinh đẻ ở Đức. Nhìn 
chung, tiếng Việt của nhiều trẻ em định cư sớm cũng vậy; ở 
đâu cũng vậy. 

Môi trường sinh hoạt tiếng Việt thường xuyên và hữu hiệu 
nhất của trẻ em Việt Nam hải ngoại là gia đình. Nhiều em có 
ông bà sống chung trong nhà. Ông bà là những người thày 
dạy tiếng Việt giỏi nhất của các em. Ông bà thường hay kể 
chuyện, dạy các em ca dao tục ngữ và cắt nghĩa. Rất nhiều 
trẻ nhỏ Việt Nam thuộc lòng ca dao tục ngữ. Nó cũng giúp 
cho các em làm chủ một cách vô thức cách diễn ngôn theo 
nguyên tắc Đề-Thuyết của tiếng Việt. Gia đình còn ông bà là 
gia đình còn may mắn. Không những các em chỉ được nói 
chuyện với ông bà mà còn được dạy cả văn hóa. Tất cả đều 
gián tiếp tăng cường thẩm năng tiếng Việt của trẻ nhỏ. 

Bên cạnh ông bà, các em còn có thêm cha mẹ. Cha mẹ cũng 
là những người thày dạy con cái học tiếng Việt. Nhiều cha 
mẹ không cho phép con nói ngoại ngữ ở nhà. Nhiều cha mẹ 
dễ dãi hơn. Âu cũng vì hoàn cảnh khách quan. 

Người Việt hải ngoại lao động cực nhọc hơn người trong 
nước mường tượng. Phong cách làm việc Tây phương thỏa 
đúng nghĩa lao động: làm năm phút là năm phút, một tiếng 
là một tiếng. Sau giờ làm việc trở về, ai cũng mệt mỏi; khả 


năng kiểm soát, sinh hoạt với con cái giảm hẳn. Sự mệt mỏi 
dễ dẫn đến sự dễ dãi rồi buông xuôi trước việc con cái nói 
ngoại ngữ thay vì tiếng Việt. Thời gian trôi qua, tiền lệ tạo 
thói quen. Thói quen nói ngoại ngữ làm thẩm năng tiếng 
Việt của đứa bé yếu dần. 

Ngoài ông bà, cha mẹ, nhiều em còn có người thân và được 
dịp nói tiếng Việt. Bên cạnh đó còn có trường dạy tiếng Việt. 
Ở hải ngoại, ít có nơi tiếng Việt đưa vào chương trình học 
phổ thông. Hầu hết các nơi dạy tiếng Việt đều do các cơ sở 
tôn giáo, hội đoàn người Viêt tự nguyện đứng ra tổ chức. 
Tiền học phí không đáng kể. Giáo viên nghiệp dư, làm việc 
vì tấm lòng, gồm phụ huynh, tu sĩ, người tự nguyện. Có 
chương trình dựa vào giáo trình tiếng Việt cũ của miền Nam 
trước 75. Có chương trình mới soạn lại sau này, không tân 
tiến lắm nhưng có sách vở để dạy. Ở hải ngoại không có một 
lực lượng ngôn ngữ học hùng hậu như ở Việt Nam. Người 
làm về ngôn ngữ học đếm trên đầu ngón tay, thậm chí của 
bàn tay trái. Người nào biết gì sẽ tự nguyện cố vấn, giúp đỡ 
người khác soạn giáo trình. Cộng đồng tiếng Việt hải ngoại 
phải tự liệu từ A tới Z. Sứ quán Việt Nam không tổ chức lớp 
dạy tiếng Việt và cũng không giúp họ soạn giáo trình. Họ 
cũng không cần, hơn nữa còn dị ứng với những tài liệu giáo 
khoa có chêm thêm chính trị, mang tính tuyên truyền. Nhìn 
chung, phương tiện và nhân lực dạy tiếng Việt không thiếu, 
nhất là ở các nơi người Việt sống đông đúc. 


Mặc dù người Việt hải ngoại rất cố gắng, song chỉ mong sao 
thế hệ trẻ đừng quên hẳn tiếng Việt chứ không thể mong 


chúng đạt được trình độ hoàn hảo. Cả giải pháp mở lớp dạy 
tiếng Việt cũng không đạt được mục đích ấy. 

Những quan sát trên mới chỉ cho thấy một vài đặc điểm về 
mặt nói tiếng Việt của thế hệ thứ ba Việt Nam hải ngoại. Về 
mặt đọc và viết, tình trạng còn tồi tệ hơn nhiều. 

Hầu hết trẻ em Việt hải ngoại nói không rành tiếng Việt đều 
không đọc được và viết được tiếng Việt ngoại trừ có đi học 
thêm. Tuy vậy, kỹ năng đọc và viết tiếng Việt của các em 
vẫn rất yếu. Nói theo nhà ngôn ngữ học Halliday "Ngôn ngữ 
là một hoạt động căn bản bao gồm bốn thứ: nói, nghe, viết 
và đọc" [11] thì có lẽ phải xếp thẩm năng tiếng Việt của trẻ 
em Việt hải ngoại theo thứ tự: nghe giỏi nhất, rồi đến nói; 
đọc và viết là hai thứ yếu nhất. 


So sánh cộng đồng tiếng Việt với các cộng đồng ngoại 
ngữ khác 

Trẻ em Việt Nam hải ngoại không giỏi tiếng mẹ đẻ như trẻ 
em trong nước là điều hiểu được. Thế nhưng so với trẻ em 
ngoại quốc khác cũng là di dân, thẩm năng tiếng mẹ đẻ của 
trẻ em Việt hải ngoại vẫn yếu hơn. 

Có lẽ cần tìm hiểu nguyên nhân trên một bình diện rộng. 
Hãy thử quan sát một vài cộng đồng ngôn ngữ ở châu Âu, cụ 
thể, chọn Đức và Pháp, nơi di dân ngoại quốc tập trung 
đông nhất. 

Ở Đức, cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ coi như lớn nhất, kế đến là 
cộng đồng Âu Tây, rồi đến cộng đồng nói tiếng Ả Rập, Đông 
Âu, Balkan [12]. 

Ở Pháp, cộng đồng Âu Tây và cộng đồng nói tiếng Á Rập lớn 


nhất [13] .. Hai cộng đồng nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Ả 
Rập đại diện cho cộng đồng Hồi giáo ở châu Âu. 

Cộng đồng Hồi giáo: 

Các dân tộc theo đạo Hồi xa xứ có truyền thống sống gắn bó 
với nhau. Bị dân bản xứ Tây phương cho là cực đoan tôn 
giáo, bị kỳ thị, họ cùng đứng về một phe, tự che chở và 
đồng thời tự cô lập mình trong thế giới ăn nhờ ở đậu bằng 
một bức tường kiên cố "tôi" là "tôi", "anh" là "anh", điển 
hình là cộng đồng ôn hòa Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức. Mặt khác họ có 
thể đối lại mọi ác cảm bằng bạo lực, tiêu biểu là cộng đồng 
Ả Rập ở Pháp, gồm nhiều dân tộc cựu thuộc địa Bắc Phi như 
Algeria, Morocco, Tunisia,... Họ chống đối ra mặt người Pháp 
để bênh vực phe mình. Chỉ cần một người Ả Rập bị ám hại, 
họ sẽ ùa ra đường đốt xe, đập phá cửa tiệm, hoặc chống đối 
dữ dội sự cấm đoán phái nữ Hồi giáo đội khăn nơi trường 
học. 

Dù có mâu thuẫn, dân Hồi giáo cũng phải tiếp xúc với thế 
giới bên ngoài để mưu sinh. Họ lao động bằng đủ mọi nghề 
thường bị dân bản xứ chê là thấp hèn. Họ chấp nhận làm tất 
cả, miễn kiếm được nhiều tiền để gửi về giúp thân nhân ở 
quê hương cũng như xây nhà cửa ở đó. Đối với họ, được vậy 
là đạt mục đích; còn những thứ không hạp ở xã hội tạm 
dung, họ có quyền chối từ. Cộng đồng Hồi giáo rất khó đồng 
hóa. Họ chú tâm bảo toàn cái riêng tư, trong đó có ngôn 
ngữ. 

Trẻ em Hồi giáo giỏi tiếng mẹ đẻ nhờ một cộng đồng Hồi 
giáo to lớn, sống tập trung, gắn bó và có truyền thống. Các 
em còn phải học kinh Koran để đọc kinh, thờ phụng đấng 


Allah hàng ngày. 

Phong tục ấy cho các em thêm cơ hội thực hành tiếng mẹ 
đẻ. Ở nhiều nơi tại Đức, tiếng Thổ Nhĩ Kỹ cũng được đưa vào 
chương trình học phổ thông. 

Cộng đồng Âu Tây: Giống các dân tộc theo đạo Hồi, dân 
ngoại quốc Âu Tây như Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy 
Lạp,..., nói chung là dân nghèo của các nước cận Địa Trung 
Hải, cũng tới Đức sinh sống vì lý do kinh tế. Trẻ em các dân 
tộc này rất giỏi tiếng mẹ đẻ. 

Dân tộc nào cũng có một niềm tự hào về văn hóa, lịch sử 
của mình. Trẻ em Ý tự hào về nền văn minh La Mã; trẻ em 
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha tự hào về lịch sử cường quốc 
thuộc địa; trẻ em Hy Lạp tự hào về nền văn minh Hy Lạp cổ. 
Trẻ em Hy Lạp cũng được học tiếng Hy Lạp trong nhà 
trường. 

Cộng đồng Đông Âu: Ở Đức còn có cộng đồng dân ngoại 
quốc Đông Âu như Tiệp Khắc cũ, Ba Lan, Nga, Hung, Lỗ Ma 
Ni, Nam Tư cũ. Họ đến Đức cũng vì lý do kinh tế. Con em 
của họ rất giỏi tiếng mẹ đẻ. Dân Đông Âu thường sống cô 
lập và không xem chốn mưu sinh là quê hương thứ hai của 
mình. 

Những cộng đồng kể trên còn có một lợi điểm lớn là sống 
gần quê hương. Vào mỗi dịp hè, nhiều người thường về thăm 
nhà cũng gần đó, đường sá thuận tiện, con cái được dịp nói 
tiếng mẹ đẻ. Nhờ gần, họ dễ gắn bó với quê hương. Cộng 
đồng Hồi giáo vẫn còn giữ truyền thống đại gia đình, một 
yếu tố quan trọng giúp bảo tồn tình gia tộc. 


Cộng đồng thiểu số: Cộng đồng thiểu số tại Pháp và Đức 
bao gồm nhiều nguồn gốc: Phi châu, Nam/Trung Mỹ, Á châu. 
Nhóm này sống rải rác. Nhiều dân Phi châu xem tiếng Pháp 
là tiếng mẹ đẻ. Trẻ em Nam/Trung Mỹ sử dụng tiếng Tây Ban 
Nha, Bồ Đào Nha cũng nhuần nhuyễn. Ngoài hai cộng đồng 
này, trẻ em các cộng đồng còn lại ít giỏi tiếng mẹ đẻ hơn 
[14]. 


Cộng đồng Việt Nam nói riêng: Người Việt có mặt hầu 
như ở mọi quốc gia Âu châu. Khác với người Việt ở Mỹ, 
Canada, Úc, người Việt ở châu Âu sống rải rác khắp nơi. 
Pháp và Đức là nơi có nhiều người Việt nhất nhưng họ vẫn 
không có những điểm tập trung đông đảo đáng kể như 
người Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập. Có lẽ đây cũng là một chính 
sách của chính phủ bản xứ không cho dân ngoại quốc sống 
tập trung, đặc biệt là ở Đức. 


Cái thất lợi lớn đầu tiên mà di dân thiểu số phải chấp nhận 
là khoảng cách địa lý. Người Việt thuộc nhóm này. Người thì 
ở trên núi, người thì ở miền xuôi, người thì ở thành thị, người 
thì ở thôn quê, muôn vàn cách trở. Cái cộng đồng tiếng nói 
bị băm ra thành từng mảnh. Người Việt thiếu người Việt để 
giao tiếp, tiếng Việt kể như không còn đất dụng võ ngoài cái 
không gian bé nhỏ của gia đình. Nếu chỉ ngắm nơi người 
Việt tụ tập như ở thành phố, bức tranh trông đỡ buồn thảm 
hơn, song chưa hẳn là đã đẹp. 

Ở thành phố, người Việt sống đông hơn ở vùng quê, nhưng 
có mấy dịp gặp nhau? Thỉnh thoảng đi chợ Á châu, thỉnh 


thoảng đi chùa, đi nhà thờ, thỉnh thoảng đi ăn sinh nhật bạn 
bè, đi đám ma, đám cưới; một năm mới có Tết một lần; cơ 
hội gặp gỡ người đồng hương của người Việt so với các cộng 
đồng lớn khác vẫn ít hơn nhiều. 


Nhìn riêng vào góc trẻ con, người quan sát dễ bắt gặp hình 
ảnh lũ trẻ nói tiếng Việt với cha mẹ nhưng lại nói ngoại ngữ 
với nhau, kể cả với anh chị em trong nhà. Khi nghe cha mẹ 
nhắc phải nói tiếng Việt, chúng lập tức đổi sang tiếng Việt; 
nói được dăm ba câu, chúng lại xoay sang trò chuyện tiếp 
bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp. 


Trẻ con Việt thích dùng ngoại ngữ cũng phải, bởi vì dễ diễn 
đạt. Nói tiếng Việt khó quá, vừa thiếu chữ, vừa thiếu cảm 
giác ngôn ngữ. Trong gia đình, người cha người mẹ nói tiếng 
Việt với nhau, hoặc với các con, lũ trẻ có thể hiểu, nhưng đó 
là thứ ngôn ngữ giữa người lớn và người lớn hoặc giữa người 
lớn và trẻ nhỏ, còn thứ ngôn ngữ giữa trẻ nhỏ và trẻ nhỏ, cái 
mà các em cần, thì thiếu vắng. 


Một đứa bé Việt Nam hải ngoại đến tuổi vào vườn trẻ có 
nghĩa là bắt đầu bước vào thế giới nhi đồng bản xứ chứ 
không phải thế giới nhi đồng Việt Nam. Ở đó, nó sẽ sống với 
bạn bè và phát triển với mọi thứ tình cảm, tư duy mà nó 
phải dùng ngoại ngữ để diễn đạt. Khi vui biết nói làm sao 
cho giống bạn bè. Khi buồn cũng thế, khi giận dữ cũng thế. 
Giả sử có một vườn trẻ Việt Nam, có cô giáo Việt hướng dẫn, 
các em sẽ được học cách diễn tả theo kiểu tiếng Việt, nhưng 


không, các em chỉ học được cách diễn tả bằng tiếng bản xứ. 
Trẻ con Việt hải ngoại lớn dân với cách hành ngôn ngoại 
ngữ. Chúng nói tiếng Việt bằng cách nghĩ ra câu ngoại ngữ 
trước trong đầu rồi dịch sang tiếng Việt theo ngữ pháp câu 
ngoại ngữ. Ban đầu cha mẹ còn kiên nhẫn giúp con sửa lại 
câu nói theo cách hành ngôn của người Việt, nhưng đến 
ngày nào đó, mệt mỏi quá, đành buông xuôi để con mình 
nói ngoại ngữ. Theo thời gian, đứa trẻ càng biết nhiều, lập 
câu cú càng phức tạp, cha mẹ càng bó tay. Có người muốn 
cho con mình dễ hiểu, bèn nói chuyện với nó luôn bằng 
ngoại ngữ. 


Dĩ nhiên so với trẻ em ngoại quốc của một cộng đồng to lớn, 
sống tập trung, có truyền thống, trẻ em Việt không giỏi 
tiếng mẹ đẻ bằng, nhưng so với trẻ em thuộc các cộng đồng 
nhỏ như Peru, Mexico, Palestine, ..., trẻ em Việt vẫn thua 
kém về tiếng mẹ đẻ. 


Tự hào về một ngôn ngữ mạnh là một điểm quyết định. 
Tiếng Ả Rập, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha là các ngôn ngữ 
mạnh gắn liền với những nền văn minh, lịch sử đáng kể của 
thế giới và được nhiều người sử dụng. 

Thế nhưng tại sao trẻ em người Hoa hải ngoại vẫn có thể 
yếu tiếng mẹ đẻ mặc dầu tiếng Hoa cũng là một ngôn ngữ 
mạnh thỏa những điểm ấy? 

Thực chất của vấn đề là mặc cảm thua kém hiện tại. Thử 
quan sát, tiếng Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Đan Mạch 
không phải là những ngôn ngữ mạnh; các xứ Bắc Âu này 


cũng không có một hào quang lịch sử hoặc một nền văn 
minh rạng rỡ, nhưng hiện tại mọi người đều biết đây là các 
xứ tiên tiến giàu tính xã hội và hạnh phúc bậc nhất thế giới. 

Nhờ tiếng tốt ấy mà trẻ em Bắc Âu hải ngoại không bị mặc 
cảm thua kém, vẫn giỏi tiếng mẹ đẻ. 

Rất nhiều người Việt ở hải ngoại mắc bệnh mặc cảm thua 
kém. Nhiều người ra đường, khi được hỏi "Bạn từ đâu đến?", 
họ hay trả lời là "Nhật". 


Người Việt cũng có một lịch sử bốn ngàn năm văn hiến huy 
hoàng, rất đáng tự hào, tại sao phải mặc cảm? Người Việt 
còn có khả năng đánh thắng giặc Tàu, giặc Tây, thậm chí 
nhiều người còn tự hào thắng cả Mỹ, nhưng tại sao ra đường 
không dám nhận mình là người Việt? Người Việt cũng tự hào 
đánh thắng cả Nhật, nhưng tại sao ra đường không dám 
nhận mình là người Việt anh hùng mà là anh chàng Nhật bại 
trận đầy mặc cảm kia? 

Phải chăng niềm tự hào vẫn chưa đủ mạnh để chiến thắng 
sự yếu kém hiện tại của mình? 

Người Việt mắc bệnh mặc cảm thua kém thường sống quanh 
quẩn trong cộng đồng của mình, ít tiếp xúc với người bản 
xứ. Họ kém ngoại ngữ một phần cũng vì lẽ ấy. Song cũng 
nhờ vậy mà con cái họ lại giỏi tiếng Việt, vì chúng phải nói 
tiếng Việt để cha mẹ dễ hiểu. 


Ngoài châu Âu, có nhiều nơi người Việt sống tập trung thành 
một cộng đồng nhộn nhịp như ở Toronto, Quebec, Sydney, 
Texas, Little Saigon,... Ví dụ, đặt chân đến Little Saigon, 


người Việt có thể nói tiếng Việt thay cho tiếng Anh; môi 
trường sống ấy không khác nơi tập trung của dân Thổ Nhĩ Kỳ 
và Ả Rập ở châu Âu. Người Việt ở các vùng đó có sự nghiệp, 
con cái được ăn học đàng hoàng, chẳng thua kém ai để phải 
mặc cảm, nhưng tại sao trẻ em vẫn yếu tiếng Việt? Người 
Việt đến xứ người với hai bàn tay trắng, từ đâu họ có nhiều 
nghị lực để vươn lên và biến thành một cộng đồng di dân 
ngoại quốc thành đạt? Họ thành công nhiều mặt, chỉ có 
tiếng mẹ đẻ của thế hệ thứ ba là điều đáng băn khoăn. 


Đánh mất tiếng mẹ đẻ gần như đồng nghĩa với đánh mất cội 
nguồn. Hãy nhìn xem, nơi thế hệ trẻ Việt hải ngoại hầu như 
không tồn tại tình cảm quê hương. Nhiều em được cha mẹ 
đưa về Việt Nam thăm nhà, song tình cảm của chúng đối với 
quê quán khá hời hợt. Thực tế đã chỉ ra, về Việt Nam một 
lần, rất nhiều thanh thiếu niên không thích về nữa. Chúng 
viện đủ lý do: Việt Nam không phải là chỗ nghỉ hè hấp dẫn, 
môi trường ô nhiễm, thiếu vệ sinh, giao thông hỗn độn, công 
an phi trường ăn hối lộ, không văn minh như ở Mỹ, Canada, 
Úc, v.v. 

Thêm vào đó, cha mẹ thường kể cho con cái nghe về mọi 
thứ tiêu cực của đảng viên: tham nhũng, ăn chơi trụy lạc, sai 
lầm, dốt nát. Cái chế độ đã làm cả xã hội tụt dốc vì đủ thứ 
bệnh: đạo đức suy đồi, giả dối, vô trật tự, tính toán, hướng 
vật chất, v.v. 

Giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại vốn đã không cảm thấy Việt 
Nam là quê hương của mình, nay nhìn thấy thêm những tiêu 
cực ở đó, nhiễm thêm những thành kiến về nó, thì càng lại 


không. 

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng là một yếu tố tinh 
thần quan trọng. Đại gia đình là một nét văn hóa đẹp của 
người Việt, nhưng ở hải ngoại, nó cũng dần dần biến mất 
theo mũi tên vật chất. Hình ảnh gia đình có ông bà cha mẹ 
chung sống bây giờ hiếm thấy. Con cái lớn, biết tự lập 
thường thích sống riêng, lâu lâu mới về thăm nhà. Tình cảm 
gắn bó với gia đình giảm đáng kể. Hiện tượng này ít thấy ở 
cộng đồng Hồi giáo. Ngày xưa ở cạnh ông bà cha mẹ, hàng 
ngày nói tiếng Việt, giờ ra riêng, cơ hội ấy cũng không còn. 


Tỉnh thần dân tộc và ý thức hệ 

Tinh thần dân tộc của thế hệ cha anh Việt Nam hải ngoại có 
ảnh hưởng lớn đến vấn đề ngôn ngữ của thế hệ trẻ. Đại đa 
số người lớn đều xem nơi mình định cư là chốn an cư lạc 
nghiệp, là quê hương thứ hai. Có người còn bi quan hơn nữa, 
xem "chốn này là quê hương thứ nhất, quê hương của hiện 
tại; còn Việt Nam là quê hương thứ hai, quê hương của quá 
khứ”. 

Sự tự an ủi ấy cũng thường được biểu lộ qua sự tự biện, đại 
để rằng "Dẫu sao mình cũng đã sống ở đây; con cái mình 
cũng ở đây, sẽ sống ở đây, phải nói tiếng Mỹ thì mới sống 
bình thường như mọi người. Tiếng Việt chỉ là tiếng phụ”. 


Ý nghĩ bi quan thường xuất phát từ thất vọng. Nói ngược lại, 
còn hy vọng, con người không dễ bi quan. Nhìn vào cộng 


đồng Palestine ở châu Âu, người quan sát hẳn thấy mọi 
người già trẻ đều ấp ủ niềm hy vọng phục quốc, xây dựng 


một đất nước Palestine giàu đẹp; cha mẹ ra sức giáo dục 
con em giữ gìn văn hóa, tiếng nói của mình, động viên, cầu 
nguyện đấng Allah cho con em mình đạt được lý tưởng. 


Sự thất vọng cũng không xảy ra với dân Do Thái, một dân 
tộc ngàn năm lang thang tưởng chừng đã hóa thành tro bụi 
trong lò thiêu của Đức Quốc xã. Họ thừa biết thân phận lưu 
vong khốn cùng của mình và biết đoàn kết biến miền đất 
hứa thành quốc gia Israel vững mạnh ngày nay. 

Có phải nhờ có ý thức về nguồn cội mà người Palestine lẫn 
người Do Thái đã hướng tâm hồn về đó và ao ước xây được 
một ngôi nhà đẹp đẽ cho dân tộc mình? 

Nhật Bản và Đại Hàn cũng từng có thời mang đầy mặc cảm 
thua sút dân da trắng, đã gửi sinh viên đi khắp phương Tây 
du học. Sinh viên họ cắn răng chịu đựng mọi tủi nhục, quyết 
tâm học, học và học vì đất nước. Nhiều sinh viên Nhật đã 
chịu để mổ bụng, cất giấu tài liệu khoa học kỹ thuật mang 
về nước. Họ chấp nhận cái chết, nhưng những tài liệu ấy sẽ 
đưa nước Nhật đi lên. Nhiều sinh viên Đại Hàn học yếu đã 
từng tới hỏi bài sinh viên Việt Nam; họ chấp nhận sự thua 
kém miễn có cơ hội học hỏi, đem tri thức về giúp nước. 
Trong khi đó nhiều học sinh Việt Nam sau này được gửi ra 
ngước ngoài du học nhưng không chịu học hành, cứ để dư 
luận mãi chê trách là con ông cháu cha chỉ biết ăn chơi, 
hưởng thụ, nhưng về nước thì được ngồi trên ghế lãnh đạo, 
trị dân trị quốc. 


Đại đa số người Việt hải ngoại không có một niềm hy vọng 


phục quốc như dân Palestine hải ngoại hoặc một nỗi đam 
mê xây dựng đất nước như người Do Thái, Nhật Bản, Đại 
Hàn. Còn bên kia, trong nước, phải chăng những người để 
mắt đến cộng đồng người Việt hải ngoại thường lo ngại, mất 
"Việt kiều" là mất một nguồn lợi kinh tế và tri thức quý giá 
thay vì lo ngại cái "bộ phận không tách rời của cộng đồng 
dân tộc Việt Nam" sẽ đánh mất trái tim dân tộc vốn chỉ tồn 
tại nhờ tiếng Việt? 


Cụm từ "bộ phận không tách rời" đã tự thú có một sự tách 
rời đang tồn tại trong lòng dân tộc. Nói đúng hơn, cái biên 
cương ngăn cách dân tộc đã tồn tại trong suốt mấy chục 
năm qua mà thủ phạm chính là cái ý thức hệ của thế hệ cha 
anh Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Chính nó đã dẫn 
đến hệ quả thế hệ con em Việt Nam hải ngoại đánh mất 
tiếng Việt! 


Phi lý thay, cái ý thức hệ vẫn mãi lẩn quẩn trong cái vòng 
"Cộng sản - Không cộng sản" đã cũ kỹ và vô dụng quá 
chừng. Chiến tranh đã chấm dứt hơn ba mươi năm mà con 
người vẫn muốn giậm chân tại chỗ, đầu óc vẫn bảo thủ, tâm 
hồn vẫn cố chấp, ngược hẳn truyền thống bao dung, nhường 
nhịn của dân Việt mà mình luôn lớn tiếng tự hào là người sở 
hữu. 

Một bên, ở hải ngoại, nhiều cha mẹ vẫn di truyền cho con 
cái những thành kiến về người cộng sản, vẫn cho người 
mình là thua trong chiến tranh nhưng thắng trong hòa bình; 
một bên, ở trong nước, nhiều người vẫn cho rằng mình là 


người chủ yếu có công với đất nước, người chiến thắng duy 
nhất. Rốt cuộc, người Việt trong chiến tranh Việt Nam, ai 
cũng thắng, chỉ có dân tộc Việt là thua. Cảnh gà tranh nhau 
tiếng gáy vẫn chưa dừng. 


Thực ra sự dị biệt chính kiến không phải là đặc điểm chung 
của toàn thể hơn 80 triệu dân Việt Nam mà là của một khối 
người gồm người cộng sản và người có kinh nghiệm xấu với 
người cộng sản. Và thực ra, trong số hơn hai triệu đảng viên 
cộng sản, chỉ có vài ngàn người thuộc tầng lớp lãnh đạo. 


Cái con số vài ngàn kia tuy cực kỳ nhỏ nhưng nó đã quyết 
định vận mạng dân tộc sau 75. Nó đã gây nên nhiều vấn đề 
và sự bất mãn của người dân. Lãnh đạo giỏi, dân tộc sẽ đi 
lên, nhưng dân tộc đã đi xuống. Lịch sử đã từng chứng minh 
điều đó. Tình trạng "ngăn sông cấm chợ" kinh tế là một sai 
lầm điển hình của người lãnh đạo một thời đã khiến toàn 
dân lâm vào cảnh đói. May nhờ bản năng, người dân đã 
"phá rào" và thoát nạn. Nhờ cái sự ngược đời "bản năng 
chiến thắng lý trí" ấy mà người duy lý sai lầm cũng thoát 
nạn. Ngày hôm nay, rất nhiều người lãnh đạo có đời sống 
sung túc hơn người, có nhà lầu, villa ở, có người giúp việc, 
có xe hơi chạy, ăn sang mặc đẹp, có tiền cho con đi du học 
mà không cần làm ăn buôn bán. Giả sử bây giờ có ai đùa với 
họ, kêu họ trở lại thời bao cấp ăn bo bo, chắc sẽ bị họ cho là 
bất bình thường. Vậy mà lịch sử Việt Nam đã một lần ghi 
nhớ một sự bất bình thường: hạnh phúc của người dân, ít 
nhất là được chén cơm manh áo, không phải nhờ tài năng 


của người lãnh đạo đem lại mà là nhờ bản năng xoay sở của 
người dân. Chỉ cần người lãnh đạo đừng cấm, người dân sẽ 
tự lo được và đất nước sẽ đi lên. 


Vậy thì làm lãnh đạo để làm gì? 

Nhu cầu của người dân ngày càng tăng. Hôm nay ăn no mặc 
ấm, ngày mai ăn ngon mặc đẹp là quy luật phát triển tự 
nhiên. Người lãnh đạo cũng muốn bản thân mình và gia đình 
mình được vậy. Vật chất chưa đủ, con người cần cả tỉnh 
thần, âu cũng là lẽ tự nhiên và là quyền của mỗi con người 
sống trên quả đất này chứ chẳng phải dân tộc khác thì được, 
còn dân tộc Việt Nam thì không. 

Nếu bị "ngăn sông cấm chợ" tư tưởng, người dân lại phá rào 
thêm lần nữa. Cuối cùng, người lãnh đạo lại phải chìu ý dân. 
Giống lần "đổi mới" trước, lần này họ cũng được hưởng theo, 
được sống vui tỉnh thần hơn, hết vướng bận hận thù. 


Đó là xu hướng phát triển tất yếu của xã hội Việt Nam, chỉ 
có điều là kết quả đến sớm hay muộn mà thôi. Đã biết vậy, 
chi bằng làm sớm được chừng nào hay chừng nấy cho người 
dân hạnh phúc, người lãnh đạo cũng hạnh phúc theo. 


Xét cho cùng, nguyên nhân người Việt ghét nhau là ý thức 
hệ, còn nguyên nhân của ý thức hệ là "cộng sản". Không 
những người Việt hải ngoại mà phần lớn người trong nước, 
đặc biệt là người miền Nam không ưa thích nó. Người lãnh 
đạo thừa biết, ngày nay, tất cả những ai muốn được tự do 
làm ăn buôn bán để được một cuộc sống sung túc đều 


không ủng hộ chủ thuyết vô sản, kể cả người mang tiếng là 
đảng viên cộng sản. Lý do rất đơn giản là nó không còn hợp 
thời. Có thể tôn trọng ý kiến cho rằng nhờ "cộng sản", đất 
nước mới độc lập, song đó là quá khứ, còn hiện tại là thời 
đại mới, toàn dân tộc đang cần vươn nhanh để thoát khỏi 
tình trạng tụt hậu bi đát triển miên. Phải chi bài bản cộng 
sản giúp con người làm được việc đó thì ai cũng giơ tay ủng 
hộ, đàng này không, thậm chí nó còn kéo con người lùi trở 
lại. Vì thế mới có tư duy "đổi mới". Sự quyết định hợp lòng 
dân ấy đã trực tiếp nhìn nhận tính phi thực tế của ý tưởng 
cộng sản cao xa. 


Hợp lòng dân thì việc gì cũng xong. Dân trong nước cũng 
như ngoài nước. Riêng người Việt hải ngoại, dù sống xa xứ, 
họ vẫn không thiếu tinh thần yêu nước. Hầu hết mọi người 
thuộc thế hệ thứ nhất, thứ hai đều hướng về quê hương và 
bao giờ cũng mong cho đất nước khá lên. Chỉ tại vì cái ấn 
tượng cộng sản vẫn còn ngự trị ở đó làm họ chán chường. 
Người ta đã quá sợ nó. Nghĩ đến nó là người ta lại liên tưởng 
đến đói nghèo, lạc hậu, dốt nát, kiêu căng, độc tài, lạm 
quyền, hà hiếp nhân dân, tham nhũng, giả dối, đạo đức suy 
đồi, v.v. Toàn những điều tiêu cực. 

Ở hải ngoại, lòng yêu nước có được bơm vào thế hệ thứ ba 
hay không còn tùy thuộc vào hai thế hệ cha anh. Hai thế hệ 
ấy mà ra đi với thất vọng, thì kể như niềm hy vọng thế hệ 
trẻ Việt Nam hải ngoại có lòng yêu nước cũng tan thành 
mây khói. 


Tiếc thay, cái ý thức hệ vẫn còn tồn tại nhờ một thiểu số có 
khả năng duy trì nó vì tự ái lập trường và quyền lợi cá nhân, 
mà thực chất, quan trọng nhất, là quyền lợi cá nhân. Không 
có lý gì vì một thiểu số ấy mà để toàn dân tộc hơn 80 triệu 
người đang cần đưa đất nước đi lên phải chịu hy sinh. 


Phải biến Việt Nam thành một chủ đề mới, mới hoàn toàn: 
một nhu cầu hưng quốc như Nhật Bản, Đại Hàn, Palestine, 
Do Thái và phi ý thức hệ. Cần dẹp bỏ hết chướng ngại vật để 
mọi người phấn khởi xắn tay làm việc. Phải biến Việt Nam 
thành một quốc gia thịnh vượng và giàu tính xã hội. Xã hội 
nhưng không nhất thiết phải cần đến lý thuyết xã hội chủ 
nghĩa của người da trắng. Người Việt không dám tự hào 
mình giàu có, giỏi kỹ thuật hơn người, nhưng về tính xã hội 
thì đáng tự hào hơn ai hết: xã hội một cách tự nhiên và có 
văn hóa. 

Ai cũng biết, phương Tây thừa vật chất nhưng ngày càng 
thiếu tỉnh thần. Trong khi họ muốn lấy lại thế quân bình 
bằng cách học hỏi tỉnh thần phương Đông và dùng sở trường 
khoa học của mình biến nó thành của riêng, thì nhiều người 
phương Đông lại coi thường những gì mình có. Người Việt, 
thế hệ nào cũng vậy, đã hấp thụ đầy đủ sự giáo dục hướng 
thiện của cha ông, hà cớ gì phải đi học của người ta? Một ví 
dụ, nếu thử đem ca dao tục ngữ Việt Nam ra mà so sánh với 
lý thuyết cộng sản, bảo đảm cái bộ kinh điển Mác Lê dây 
cộm kia không bằng. Ca dao tục ngữ Việt Nam không dạy 
con người phân biệt, giành giật, hận thù, chém giết lẫn 
nhau. Nó dạy con người "ở hiền gặp lành", "lá lành đùm lá 


rách", chia sẻ với nhau mà sống, chứ không phải "Veni Vidi 
Vici" ("tới, thấy và chiến thắng") theo kiểu Tây phương. Nó 
dạy con người sống tử tế với nhau, "thương người như thể 
thương thân", chứ không phải dùng cùi chổ mà sống như 
dân chúng Đức thường trách xã hội mình là một thứ "xã hội 
cùi chỏ” ("Ellenbogengesellschaft"). 

Một đứa bé Việt mới chào đời đã được học cái chất hiền hòa 
qua lời ru của người mẹ. Lớn lên thành cha mẹ, nó đã nhớ lời 
răn "đời cha ăn mặn, đời con khát nước", phải sống thiện để 
còn để phúc lại cho con cháu. 

Mỗi người dân Việt Nam bình thường, từ một đứa trẻ ngây 
thơ cho đến một cụ già không biết chữ, có thể không hiểu 
một chút gì về lý thuyết cộng sản cao siêu nhân đạo của 
người da trắng như những nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam, 
nhưng thuộc lòng và hiểu ca dao tục ngữ của mình muốn nói 
gì. Cái triết sống hòa bình, nhân bản của ca dao tục ngữ Việt 
Nam đã ngấm vào máu từng người theo cuộc đời. Nhờ thích 
hợp với mọi người, nó mới có thể sống từ ngàn năm này 
sang ngàn năm khác cho tới tận bây giờ, chứ không phải 
như cái triết cộng sản của phương Tây sau vài trăm năm đã 
chết. 

Người cộng sản Việt Nam cũng có thể tìm thấy ngay trong 
chính "tư tưởng Hồ Chí Minh" nhiều ý tưởng rút ra từ ca dao 
tục ngữ. 

Nói ngắn gọn, ca dao tục ngữ Việt Nam dạy người Việt 
thương nhau, còn lý thuyết cộng sản làm người Việt ghét 
nhau. 

Cho nên người Việt không có gì mà phải cảm thấy mình yếu 


kém để mà thiếu tự tin. 

Hãy quay về với tinh hoa, truyền thống xã hội lâu đời của 
mình. Làm được việc ấy cộng với một tiềm lực lớn chưa bao 
giờ có của toàn dân trong và ngoài nước, và những cơ hội 
thuận tiện cho sự hội nhập với thế giới (như APEC, WTO,...). 
Việt Nam có thể trở thành một Nhật Bản hay một Đại Hàn 
hùng mạnh thứ hai của Á châu và còn hơn thế nữa: nhân 
bản thuần túy người. 

Được vậy, vấn đề mai một tiếng Việt ở hải ngoại tự động sẽ 
biến mất. Một khi trẻ em Việt hải ngoại không còn lý do để 
mặc cảm về nguyên quán, tự động chúng sẽ giỏi tiếng mẹ 
đẻ như trẻ em Bắc Âu. 


Nhưng, đó chỉ là một ước vọng xa vời. Thực tiễn không kiên 
nhẫn đợi chờ ai. Thế hệ Việt thứ tư ở hải ngoại đã xuất hiện. 
Một đôi vợ chồng trẻ gốc Việt, thế hệ thứ ba, nói tiếng Đức 
hoàn toàn. Họ có đứa con đầu lòng vừa biết nói. Họ chỉ nói 
tiếng Đức với con mình. Vài năm nữa, khi thế hệ thứ ba đến 
tuổi lập gia đình, hình ảnh này sẽ tràn lan khắp cộng đồng 
người Việt hải ngoại. Và hai ba mươi năm nữa, khi thế hệ thứ 
nhất và thế hệ thứ hai đã lần lượt ra đi, thì tiếng Việt cũng 
biến mất, cộng đồng tiếng Việt hải ngoại biến mất, "khúc 
ruột ngàn dặm" biến mất, chỉ còn lại Nghị quyết 36 và vết 
sẹo của lương tâm. 


Stuttgart, 11.2006 
Dũng Vũ 


[1]Nghị quyết 36 của bộ Chính trị về công tác đối với người 
Việt Nam ở nước ngoài. 
http:/uww.mofa.gov.vn/vi/vd quantam/ns041215094700] 
[2Ixem [11. 

[3]xem 
http:/uww.km.bayern.de/blz/web/old_100111/feske.htm 
[4]Theo VietNamNet: Tiềm năng của doanh nhân VN ở nước 
ngoài rất lớn, nhưng việc thu hút nguồn lực này đầu tư về 
nước lại chưa đạt hiệu quả cao. 
http:/vietnamnet.vn/kinhte/2006/09/614469/ 

L5]Theo Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Ngọc Phúc, xem [4] 
[6]Theo tin đài VOA:. 
httDp:/uwW.Voanews.com/vietnamese/archive/2004-01/a- 
2004-01-02-9-1.cfm 

[7]Bộ Ngoại giao Việt Nam: 
http:/uww.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/nr04060 7104143/nr040 
807105001/ns050812135039 

Xem thêm: 
httDp:/uwW.vnpost.mpt.gov.vn/bao_2005/so36/chuyende/t8b 
L.him 

[8]Dữ liệu đã được thay đối. 

[9]Xem giải thích ở Ngữ pháp chức năng tiếng Việt, quyển 1, 
Câu trong tiếng Việt của Cao Xuân Hạo et al., nxb Giáo Dục, 
2000. 





[10]Xem giải thích chỉ tiết ở Tiếng Việt và Ngôn ngữ học hiện 
đại - Sơ thảo về cú pháp, cùng tác giả. Tủ sách talawas: 
showEFile.php?res=3244&rb=0202 

[11]Halliday M.A.K, Angus MciIntosh, Peter Strevens (1964) 
The Linguistic Sciences and Language Teaching. London: 
Longmans. 

[12]Theo tài liệu 
hitp://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2006/p1340025.ht 


m 





[13]Theo tài liệu http:⁄uww.frankreich- 
experie.de/rmodules.php_ 
Xem thêm http:⁄wuww.migration- 





info.de/migration_und_bevoelkerung/artikel/030606.htm 
[14]Trừ vài cộng đồng rất ít người như Nhật và Đại Hàn chưa 
được khảo sát. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: nguoiviet sưu tầm - talawas 
Được bạn: NHDT đưa lên 
vào ngày: 6 tháng 12 năm 2006 


